NGHIỆP — BÁO 
NGUÒN GÓC CỦA NGHIỆP LÀ GÌ? 


(Phỏng — dịch những bài Pháp của Đại Đức Narada Maha 
Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự, 


Sài gòn, ngày 24, 25 ~ 10 và 1, 2~ 11— 1959). 


Giáo sư Hồ Đắc Thăng 


Phật lịch 2505 
Dương lịch 1961 


NGHIỆP - BÁO 
NGUÔÒN GÓC CỦA NGHIỆP LÀ GÌ? 


(Phỏng — dịch những bài Pháp của Đại Đức Narada Maha 
Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự, 


Sài gòn, ngày 24, 25 — 10 và l, 2 — II — 1959). 


Nghiệp bắt nguồn ở đâu? Nói rằng giây phút trước lúc 
thọ thai thuộc nghiệp trước, khi thọ thai là nghiệp trước đã 
chuyên qua bào thai để tiếp tục trong kiếp này, đành. Nhưng 
nghiệp trước lại do nghiệp trước nữa, như vậy mãi mãi phăn 
lên, đành. Nhưng phăn như vậy đến chỗ nào khởi thủy, chỗ 
nào cái gốc, chỗ nào là bắt đầu? Không có nghiệp thì không 
có sanh, mà nếu không sanh tức là không có nghiệp. Như gà 
mái và trứng gà. Gà sanh ra trứng, trứng nở ra gà. Nếu không 
có trứng là không có gà, và nếu không có gà, tức không có 
trứng. Vậy bắt đầu gà sanh ra trứng hay trứng sanh ra gà? 
Cũng như nguyên do của hột là cây, rồi nguyên do của cây là 
hột. Vậy khởi thủy của hột là gì? 


Đó là bao nhiêu câu hỏi, chánh đáng thật, do sự thắc 
mắc của trí tuệ con người bao giờ cũng đòi hỏi cho kỳ được 
sự giải đáp để thỏa mãn. 


Cũng như vấn đề nguồn gốc của sự sống. Sự sống từ 
đâu mà ra? Kỳ thủy, sự sống là gì? Ai ai cũng ước ao được 
nghe trả lời, ai ai cũng ước ao trả lời cho được. Giải đáp bằng 
khoa học không được thì trở qua bằng thần bí. Miễn là có giải 
đáp, thế là yên lòng. 


Có thuyêt chủ trương răng sự sông do sự sông mà ra. 
Sự sông hiện tại do sự sông trước mà ra, và sự sông hiện tại 
là đi kê tiêp sự sông trước. 


Đến đây ta bước bào một yếu điểm. Sự sống này do 
cái gì mà sanh ra sự sống kia? Nói cách khác, sự sống trước 
do cái gì mà sanh ra cái sống sau? Có người tin rằng trong 
việc này có sự can thiệp của một đẳng Tạo hóa có thể tự mình 
sanh vạn vật, từ cái không làm ra cái có, mà chính đắng Tạo 
hóa không bị ai sanh ra. Luận về thuyết này, nhà triết học 
Schopenhauer có viết: “Nếu có vị thần nào nghĩ rằng mình từ 
trong hư vô mà ra thì vị thần đó cũng phải nghĩ rằng rồi đây 
mình cũng sẽ trở về hư vô. Vì trước đời sống là quá khứ vô 
tận, vậy sau đời sống cũng phải có một vị lai vô tận và trong 
cái hư vô ở quá khứ cũng như trong cái hư vô ở vị lai, vị thần 
ấy vẫn tồn tại. Đó là một lối tư tưởng quái dị. 


Vả lại nêu sanh là cái bước đâu tuyệt đôi thì tử cũng 
sẽ là bước cuôi cùng của tuyệt đôi. Vậy nêu chủ trương răng 
con người sanh ra là từ trong hư vô thì chắc chăn phải kêt 


4 


luận luôn răng tử là cái mức cuôi cùng của tuyệt đôi vì sau đó 
là hư vô. 


Ở Tích Lan, một hôm, sau một thời Pháp thuyết trong 
một trường trung học, có một ông giáo sư đến hỏi bần tăng 
“vậy khởi thủy của vũ trụ là gì?”, bần tăng đáp: 


- _ Tôi không biết, nhưng có lẽ nhờ ông tôi sẽ được biết. 

- _ Khởi thủy của vũ trụ là Đắng Tạo Hóa 

- - Vậy Đắng Tạo Hóa ở đâu? Và Tạo Hóa là như thế 
nào? 

- _ Tôi không biết. 


Đoạn bằn tăng mới kết luận: “Vậy thì ông với tôi 
cùng đứng chung trong một căn phòng tối om”. 


Vậy tánh tò mò hay mơ ước một câu giải đáp thích 
đáng cho điều thắc mắc nó nung đốt lòng ta, ta có thể kết luận 
rằng phải có một Đắng Tạo Hóa toàn tri toàn năng đã sanh ra 
muôn loài và vạn vật. Và khởi thủy là Tạo Hóa? Nhưng tại 
sao ta không đặt một câu hỏi nữa tương tợ rằng: Khởi thủy 
của tạo hóa là nguyên nhân của vũ trụ, vậy nguyên nhân của 
nguyên nhân là gì? Và ta có thê hỏi như vậy mãi không cùng. 


Theo giáo lý của Đức Phật thì mọi vật trong vũ trụ 
đều thuộc bốn loại: 

I- Loại có thủy có chung, có đầu có đuôi, như khi ta 
đóng xong một cái bàn, là bắt đầu có cái bàn, khi cái 
bàn hư nát là cái chấm dứt của cái bàn. 

2- Loại có thủy mà không có chung, có đầu mà không có 
đuôi, như con số 1 là bắt đầu của số, nhưng ta có thể 

5 


đếm tới mãi mãi, không cùng tột bao giờ, cũng như ta 
chia số 10 cho số 3 cũng vậy. 

3- Loại không thủy mà có chung, không có chỗ bắt đầu 
mà có chỗ chấm dứt, như hột xoài chăng hạn, hột xoài 
là do cây xoài sanh ra, mà cây xoài này lại do cây 
xoài trước nữa, cứ vậy phăn lên mãi không cùng là vô 
thủy, nhưng nếu ta đập nát hột xoài, tức sẽ không có 
cây xoài nữa, vậy là hữu chung. 

4- Loại không thủy và không chung, không chỗ bắt đầu 
mà cũng không chỗ cùng tận, như không gian, ấy là 
niết bàn. 


Trong vũ trụ, vạn vật đều nằm trong bốn loại vừa kê. 
Vậy ta không lạ gì nếu cái nghiệp là vô thủy mà hữu chung. 


Đã là hoàn toàn đặt cho mình một mục đích thực tế, 
căn cứ trên thực tại, Phật giáo không quan tâm đến vấn đề 
căn nguyên hay khai tịch của vũ trụ và vạn vật, vì vấn đề này 
không can hệ đến kiếp nhân sinh của chúng ta. Nó chẳng qua 
là một đòi hỏi của trí thức vị trí thức mà thôi. Đức Phật 
không đề cập đến cái nhân đầu tiên mà chỉ đề cập đến cái quả 
cuối cùng của kiếp sống ta, sau khi nhận thức rõ ràng cái thực 
tại. Đức Phật là một vị lương y, tìm biết căn bịnh rồi chỉ 
thuốc cho lành bịnh, chớ không quan tâm tìm biết tông tích 
gốc gác người bịnh. Biết tông môn người bịnh không giúp ích 
gì cho sự chữa bịnh. 


Thuở nọ có một vị Tỳ khưu tên Maãlunkyaputta cảm 
thấy cách giải thoát từ bậc của đức Phật rất chậm chạp bèn 
đến bạch với đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, Ngài chưa 

6 


hề đề cập đến nguồn gốc của Nghiệp. Nếu Ngài không giải 
thích được cho tôi việc Ấy, tôi sẽ từ bỏ đời tu sĩ của tôi để 
hoàn tục cho rồi”. Thản nhiên đức Phật hỏi: “Có phải ngươi 
đi tu để biết nguồn gốc của Nghiệp không?”. Thầy Tỳ khưu 
đáp: “Bạch đức Thế Tôn, không”. Đức Phật bèn dạy thầy Tỳ 
khưu không nên tốn công, lãng phí thì giờ quý báu vì những 
chuyện vu vơ ấy. Chăng những không lợi ích mà còn hại đến 
sự tỉnh tấn tinh thần. Đoạn đức Phật thuật cho Malunkyaputta 
nghe chuyện anh chàng bị mũi tên độc bắn vào tay mà không 
cho ai rút mũi tên ra trước khi kế cho anh ta biết tông tích kẻ 
bắn. Đức Phật nói tiếp: “Cũng y như vậy, người nào nói: Tôi 
sẽ không theo Như Lai để sống đời đạo hạnh và mong được 
giải thoát ngày kia nếu không được nghe Như Lai giải thích 
tường tận nguồn gốc của nghiệp, người ấy sẽ chết trước khi 
được Như Lai đề cập đến. Này, Malunkyaputta, nếu ngươi tin 
rằng Nghiệp có nguồn gốc, điều đó có giúp cho đời đạo hạnh 
và sự giải thoát của ngươi không?” — Bạch Đức Thế Tôn, 
không. “Nếu người tin rằng Nghiệp không có nguồn gốc, 
điều đó có giúp cho đời đạo hạnh và sự giải thoát của người 
không?” — Bạch Đức Thế Tôn, không. — Trái lại, dầu nghiệp 
có nguồn gốc hay không có, điều chắc chắn là đời ta có sanh, 
có lão, có tử... Đó là việc quan trọng và ta chỉ đường lỗi làm 
cho những đau khổ phiền não đó tiêu diệt đi, được đến nơi 
sáng suốt và yên vui, há chăng phải là hữu ích hơn ư? 


Phật giáo không lấy sự giải thích hay giải quyết tất cả 
các vấn đề siêu thực hoặc vẫn đề khai tịch và căn nguyên của 
vũ trụ làm trọng tâm, cũng không đòi hỏi hoặc bắt buộc 
người theo giáo lý của đức Phật phải hiểu như thế nào về 


7 


nguồn gốc của Nghiệp, của không gian, thời gian cùng là vũ 
trụ. Giáo lý nhà Phật là một giáo lý thực dụng căn cứ trên 
thực tại, nhắm mục phiêu thực tế. Nhận định nhân sinh hữu 
khổ thì Phật chỉ con đường đi đến diệt khổ. Khổ là thực tại, 
phương châm diệt khổ phải thực tế, thoát ly khổ cũng phải là 
cứu cánh thực tiễn. Ngoài ra là những câu chuyện vui trí mà 
thôi, khôngbồ ích cho đời sống đạo hạnh là phải đưa về diệt 
khô. Trái lại, Phật giáo khuyến khích ta phải mở trí ta ra ngày 
càng sáng suốt, phải nhận thức rõ ràng cái thực trước mắt ta 
là kiếp sông của ta nó như thế nào, để ta tự giác ngộ sự thực 
ây đề tự giải thoát lấy, để bước lần ra ngoài cái dòng luần lưu 
của Nghiệp mà không quan tâm đến căn nguyên của Nghiệp 
làm gì cho bận tâm thêm. 


Giả như ta biết chắc rằng “X” là nguồn gốc của 
Nghiệp, sự hiểu biết đó có đem ta đến gần mục phiêu chính 
của ta là giải thoát không, hay nó chỉ thỏa mãn trí tò mò, lòng 
thắc mắc do trí ta tạo ra thôi? Thỏa mãn, như cuộc chơi cờ, 
ăn hay thua, cao hay thấp, kết cuộc cũng không ra khỏi bàn 
cờ. Ván cờ đời ta đang đánh, mục đích người hiểu rằng đánh 
cờ là quay quần phiền não trong khung cờ, mục đích ấy là 
làm sao chấm dứt lần cuộc cờ mơ mộng trong ăn thua cao 
thấp nhứt thời. 


Thế thì cần gì ta phải mài miệt trí óc trong bao điều 
tìm kiếm viễn vông. Dầu ta do loài thảo mộc sanh ra, hay do 
một đẳng Tạo Hóa, hay một vị thần Brahma nào tạo ra, ta 
không thể nào phủ nhận một điều hiển nhiên là trong dòng 
kiếp dài đẳng đăng mà hiện kiếp ta là một đoạn, ta không 


tránh khỏi sanh, tử, bệnh, lão... là cái thực. Trong cuộc phiêu 
lưu vô tận mà ta cùng vô lượng chúng sanh đang cơ cực lang 
thang đây, ta phải làm thế nào cho cái trò phiền não này biến 
thành một trạng thái an vui, bước lần đến nơi siêu thoát. 


Vậy ta không cần biết nguồn gốc của Nghiệp mà chỉ 
phải biết Nghiệp là gì. 


Như sẽ nói ở các đoạn sau, Phật giáo giải thích rằng sự 
chênh lệch sai biệt giữa muôn ức người trong xã hội về thể 
xác, tính tình, trí tuệ, nết na đều do chỗ sai khác trong nghiệp 
của mỗi người. Tuy nhiên, Phật giáo chỉ nói rằng nghiệp 
chướng là một trong những nguyên do chánh của sự sai khác 
chênh lệch vừa nói trên, chớ Phật giáo không nói Nghiệp là 
nguyên do duy nhứt, do đó tất cả cái gì cũng do Nghiệp mà 
ra. Lý Nghiệp báo chỉ là một trong 24 nhân duyên (Paccaya) 
mà thôi. Nếu lý Nghiệp báo là hoàn toàn ch¡ phối đời ta, thì 
nghiệp báo há chẳng phải là đồng nghĩa với cái mà ta kêu là 
số phận, vận mạng rồi hay sao? Và như thế thì quyền tự do 
chuyên nghiệp của ta từ kiếp này và kiếp sau còn gì? — Lý 
Nghiệp báo không phải là một vị thần linh bất khả cưỡng đã 
sắp đặt trước mạng định của ta mà dầu muốn dầu không ta 
không thể nào thay đổi. Nhứt định không. Vậy ta không nên 
lây Nghiệp báo làm chỗ dựa rồi mỗi mỗi đều gán cho nghiệp 
báo. Trong Đối Pháp Luận (Abhidammavaftara) có phân biệt 
5 định luật hay 5 lịch trình (Niyãma) chỉ phối sự tiến triển vật 
chất và tâm lý: 


I-  Utu niyama là định luật liên quan đến sự tiến triển của 
các vật chất không có cơ thể (inorganique) như hiện 
9 


tượng gió mưa, thời tiết. Như xuân đã qua thì hạ đến, 
thu rồi đến đông. Hạ thì nóng, Đông thì lạnh, nguyên 
nhân của gió mưa, tánh chất nhiệt — hàn... Mai, liên, 
cúc, đào, tuần tự đua nở theo xuân hạ thu đông, xoay 
tròn như cây kim đồng hồ... Định luật này có máy 
móc không? Nó có tính chất bất cưỡng đối với ta 
không? Thật ra, nhờ sự luyện tập cơ thể ta cũng có thể 
thoát ra khỏi vòng chi phối của nó. Như mùa đông, 
trời lạnh buốt xương mà có hạng người nhờ luyện tập 
mà họ có thê nằm trần trong tuyết. Cũng như có người 
tập đi trên lửa, tắm nước sôi mà không hè gì. 

Bija niyãma là định luật chi phối sự tiến triển của 
những vật chất hữu cơ (organique) như cây cỏ, những 
vật có tế bào. Do định luật này thì dòng nào sanh 
giống ấy: lúa do hột lúa mà ra; vị ngọt do đường, mía, 
mật ong mà ra;... luật âm dương, trống mái, tế bào và 
phân tử genes trong việc thọ thai cũng do định luật 
này chi phối. Bija Niyãma cũng không phải là một 
định luật máy móc, bất cưỡng. Ta có thê xoay chuyền, 
kiểm soát nó được. Như trong thuật trồng tỉa, ta có thể 
chấp cảnh cây này qua cây kia để đổi phâm hoặc 
lượng của giống. Định luật Mendel cũng thuộc vào 
định luật này một phần (loi de Mendel). 

Kamma niyäma là định luật hành và quả hay nhân 
quả. Nhân gieo thì quả trổ. Nhân lành đem lại quả tốt, 
nhân ác đem lại quả xấu. Đó là sự tự nhiên phải trô 
sanh như vậy chớ không phải thưởng hay phạt. 
Kamma Niyãma tự nhiên nó tác động mà không cần 
sự kích thích, muốn hay không muốn bên ngoài. Đây 

10 


là định luật chung của vạn vật trong vũ trụ. Ta thường 
nói thủy lưu tại hạ, bởi chất nước là luôn luôn kiếm 
cho được quân bình bằng phẳng. Luật nhân quả cũng 
vậy, đã có nhân thì do lý nghiệp báo, quả phải trổ ra 
như trả lại cho quân bình, không thê tránh được, cũng 
như không thể tránh cho nước chảy xuống chiều thấp 
trước khi nó đến mức quân bình, nó vận chuyền tự 
nhiên như sự xoay vần của mặt trời, mặt trăng vậy. 
Cũng như hai định luật trên, Kamma Niyãma không 
phải là một định luật bất cưỡng: ta có thể chuyên 
hướng cho nó được. Tuy rằng trên thế gian này cũng 
như trong Sa bà thế giới không có một nơi nào ta 
tránh khỏi tác động của nghiệp báo nhưng ta cũng 
không phải thọ lãnh trọn vẹn những cái gì ta đã mang 
theo trong nghiệp ta. Nhờ sự luyện tập, tu tâm dưỡng 
tánh mà một người vốn là đê hèn độc ác cũng có thể 
trở nên một người đạo hạnh thanh cao. Luôn luôn ta 
đang trở thành một cái gì, và cái gì ấy như thế nào là 
tùy nơi hành động, tư tưởng của ta. Mỗi lúc ta có thể 
trở nên tốt hơn hay xấu hơn. Dẫu người tội lỗi nhất 
cũng không nên tuyệt vọng. Dẫu người có được đạo 
hạnh nhất cũng không nên âu thả ÿ lại. Tốt hay xấu 
chỉ là một mức trở thành do hành động và tư tưởng 
mà thôi. Trở thành đường nào đều cũng có thê trong 
nháy mắt. Ai tốt hơn ai, xai xấu hơn ai, ai dám biết 
được? Ai biết được nghiệp mình đã tàng trữ bao nhiêu 
xấu, bao nhiêu tốt. Nếu suy theo hành động hiển hiện 
mà ta có thể đoán ngay cái quả, thì ai đám nghĩ rằng 
một người như Angulimalã là một tên giết người 
11 


không gớm tay lại đắc được quả Alahán. Quả tốt này 
là nhân tốt ở kiếp trước của Angulimalã. Dọa xoa 
Alavaka, vua Asoka đều là những người tội ác, mà 
chính họ đã chuyển được nhân xấu ra quả tốt, nhờ ý 
chí của tâm họ xoay được chiều như thế. Vậy ta có thể 
chuyền định luật Kamma Niyãma do sự tu tập của ta. 
Dhamma niyäma là định luật của qui phạm, như 
những hiện tượng xảy ra khi một vị Bồ tát trở lại tâm 
phàm: như hấp dẫn lực, nhẹ bay lên, nặng rơi xuống, 
nhẹ hút vào nặng, nặng đây nhẹ, dị chất phản ứng, 
như âm dương phản ứng mà cảm sanh dịch hóa trong 
64 quẻ trong Bát Quái theo Dịch Kinh... và các định 
luật khác tương tợ trong trời đất, đều nằm trong định 
luật này. Cũng như 3 định luật trên, Dhamma Nayãma 
cũng có thể chuyên được. Thuật nhu đạo của người 
Nhựt cũng là một cách áp dụng và chuyền chiều định 
luật này. Đạo ăn lành ở phải mà có được mãnh lực bất 
ngờ cũng là vào phạm vi Dhamma niyãma. 
Cittä niyãma là định luật tâm lý, như lịch trình diễn 
tiễn của tâm thức, sự sanh, sự diệt của tâm niệm, 
những cơ cấu tác động của tâm linh. Những hiện 
tượng của thần giao cách cảm, dự giác, hồi thức, huệ 
nhãn huệ nhĩ, tha tâm thông... đều năm trong Cittã 
niyãma cả. Chắc chắn ở đây ta đã thấy, ta có thể 
chuyền Cittä niyãma được không, được. 
Như đã giải trên và 5 định luật Niyãma vừa kể, thì tất 
cả hiện tượng vật chất, tâm lý, luân lý, đổi chuyên 
được cùng chăng, ta có thể dùng một trong Š định luật 
này mà giải thích. Vậy thì Nghiệp báo là một trong 5 
12 


định luật này thuộc Kamma niyãma chỉ phối vạn vật 
trong vũ trụ. 


Và cũng như các luật thiên nhiên khác trong trời đất, 
luật nghiệp báo, nhân quả, không ai bày nó ra nó mới có. Nó 
có tự nhiên và tác động của nó cũng tự nhiên theo luật tuần 
hành tác động của nhân và quả. Nó là phi thiện phi ác. Điều 
ta cần nhân mạnh là ta có thể chuyền chiều cho nó tùy hành 
động của ta. Đó là điều chính, là điểm tự do hoàn toàn của ta 
làm chủ hành động và tư tưởng của ta. 


Vậy khi ta hỏi: nguồn gốc của nghiệp ở đâu, thì khác 
nào ta hỏi: nguồn gốc của hấp dẫn lực ở đâu? Nguồn gốc của 
điện ở đâu? Nên ta chỉ cần biết nghiệp là gì hơn là biết chỗ 
bắt nguồn của nghiệp. 


Vậy nghiệp là gì? 


Nghiệp báo tiếng Pali gọi là Kamma, tiếng Sanscrit 
gọi là Karma, là lý nhân quả. Nghiệp báo và tái sanh là hai 
giáo lý căn bản của nhà Phật. Cả hai đều liên quan mật thiết 
với nhau. Đúng ra, sự tin tưởng về nghiệp báo và tái sanh đã 
có từ trước thời đức Phật, nhưng chính đức Phật đã giảng giải 
ra rõ ràng và tinh tiết hơn. 


Nếu phải giải thích rộng ra, nghiệp là hành động, mà 
trước hết và là điều quan trọng, nghiệp là do tâm, tức ý muốn 
của tâm tốt hay xấu, lành hay đữ, trong hay đục, chính tâm 
tạo ra nghiệp. Nếu không có tâm trong việc làm thì không có 
nghiệp. Thí dụ như cây kim đồng hồ chạy, cánh quạt quay, 
không phải cái nghiệp làm cho hai vật này cử động. Vì trong 

13 


đồng hồ, trong quạt máy không có tâm, nghĩa là không có ý 
muốn. Vậy những vật vô tri vô giác như cỏ cây, bàn ghế... 
không có tâm, tức là không có nghiệp. 


Nghiệp tốt hay xấu tùy theo tâm tốt hay xấu chính là 
chỗ khởi điểm ý muốn, nguyên do ý muốn, nó là động lực 
đây ý muốn đến hành động hoặc lời nói, hoặc tư tưởng tốt 
hay xấu, dầu là thân, khâu hay ý cũng vậy. Một hành động vô 
tâm, không có ý muốn trong đó không tạo nghiệp vì thiếu cái 
tác ý (hành) tức là động tác của tâm. Trong kinh Anguttara 
Nikãya có ghi lời Phật dạy: “Hành là nghiệp, có muốn người 
ta mới hoạt động bằng thân, băng lời nói, bằng ý... Như khi 
ta thắp cây đèn cho sáng trong nhà, bao nhiêu con thiêu thân 
bu vào rồi chết. Nếu không có người đốt đèn thì bầy thiêu 
thân đâu có chết, như thế thì chính người đốt đèn làm chết 
bầy thiêu thân. Người đốt đèn đã gây ra cái chết cho bầy sanh 
linh đó, có phải chịu trách nhiệm không? Không. Vì không có 
tâm, không có ý muốn làm chết con vật trong việc đốt đèn. — 
Một đứa nhỏ ném viên đá lên trái xoài để xoài rụng lượm ăn, 
rủi lúc ây có con chim đậu bên cạnh bị trúng chết. Đứa trẻ 
không quyết tâm giết chim, tức không phạm sát sanh, tức 
không tạo nghiệp. Vậy hành là động tác của tâm, và tâm là 
nguyên do tạo nghiệp, trong tất cả chúng sanh, trừ phi trường 
hợp chư Phật và Alahán là các bậc đã hoàn toàn thoát ngoài 
việc thiện ác và đã diệt trừ tận gốc nghiệp căn. 


Có tôn giáo cũng chủ trương có nghiệp báo, nhưng 
không nhìn nhận vai trò chủ động của tâm trong hành động, 
tức là trong nghiệp. Đối với một quan niệm như vậy thì giết 


14 


người là một tội ác, vậy tâm có giết hay vô tâm cũng là giết 
người, và cùng phạm một tội ác bằng nhau. Cũng như sờ tay 
vào lửa là phỏng tay, thọc tay vô nước thì lạnh. Có tâm hay 
vô tâm, phỏng tự nhiên phỏng, lạnh tự nhiên lạnh, không hơn 
không kém. Đó là định luật tự nhiên. Đã có giết người, dù có 
tâm hay vô tâm, kết quả như nhau là có người đau khổ, có 
người chết. Luận như vậy thì nếu ta mượn tay một người 
khác giết một người, ta có chịu trách nhiệm không? Theo lối 
so sánh trên kia, nếu ta làm cho người khác sờ tay vào lửa, 
thọc tay vô nước, thì người ấy bị phỏng bị lành, chớ riêng ta 
có hè gì. Vậy nếu ta bảo người khác hạ thủ sát nhân thì người 
ấy bị mang tội chớ riêng ta có dính líu gì đến. Hơn nữa, 
người cô tâm sờ tay vào lửa có thê bị phỏng ít hơn người vô 
tình rủi ro. Theo luận lý ấy thì người cố tâm giết người, mưu 
chước giết cho được, lại phải chịu ít tội hơn là người rủi ro 
làm chết kẻ khác có thể bằng vết thương nặng hơn. Luận như 
vậy là đi vào lối bí. 


Trái lại, Phật giáo chủ trương trong vấn đề trách 
nhiệm, nghĩa là trong vấn đề tạo nghiệp, chủ yếu là cái tâm. 
Tất cả tư tưởng, lời nói, hành động đều do tâm, Phật ngôn có 
câu: “ Chính cái tâm dẫn dắt, lôi cuốn thế gian và chính con 
người làm chủ cái tâm ấy”. Thật vậy, bao nhiêu đau khổ hay 
hạnh phúc của nhân loại tự cô chí kim đều do tâm người tạo 
ra cả. 


Ta hành động với ác tâm, thì kết quả là sự đau khổ sẽ 
đến cho ta như mỗi bước của con bò bước tới là kết quả bánh 


15 


xe bỏ lăn qua một đoạn. Ta hành động với tâm lành, sự an vui 
sẽ đến cho ta như bóng tùy hình. 


Trong trí hiểu của trẻ con lên ba, lên bốn, nghiệp là 
gì? Khi mẹ bảo con: “Con ngoan, con dễ dạy thì ai nấy đều 
cưng con; con không ngoan, khó dạy thì ai cũng không ưng 
con”. Đó là nghiệp cho chúng. 


Ta hiểu rằng: ta gieo gì ta sẽ gặt ấy, gặt ở đây hay gặt 
ở chỗ khác, lúc này hay lúc kia. Khi bị đau khổ, ta chắc rằng 
trong quá khứ gần hay xa ta đã làm ai khổ; khi ta được hưởng 
an VUI, fa chắc rằng lúc nào trước đây ta đã làm an vui cho aI 
đó. 


Điều ta phải nhớ kĩ là nghiệp không phải do hành 
động trong quá khứ của ta tạo ra mà thôi. Nghiệp của ta ngày 
nay là tổng hợp nghiệp quá khứ với nghiệp hiện tại ta đã và 
đang tạo trong kiếp này đây nữa. 


Cái tiền nghiệp từ bao kiếp trước đưa lại cho ta, ta 
phải lãnh trọn, dầu muốn dầu không lãnh như một tài sản bắt 
buộc đề cộng vào với gia tài hiện nghiệp. Mà cái hiện nghiệp 
trong kiếp người của ta ngày nay khác hơn tiền nghiệp là chỗ 
ta hoàn toàn làm chủ nó, có trọn quyền chuyên về đâu tùy ý 
muốn ta, tùy tâm ta. Giả sử, trong kiếp trước, nếu ta giác ngộ 
và có đủ phương tiện và cơ hội như kiếp này thì đã làm chủ 
nghiệp ta hồi ấy, mà hồi ấy cũng là hiện tại của đoạn thời 
gian đó. Trong mỗi giai đoạn vô lượng kiếp trước là mỗi hiện 
tại hành nghiệp. Chư Phật đã lợi dụng những giai đoạn hiện 
tại đó mà chuyền nghiệp về hướng sáng suốt, giác ngộ tiệm 


16 


tiệm diệt đứt vô minh. Vậy thì nghiệp của ta trong hiện tại 
này là riêng của ta, không chia sớt cho ai được. Nó như thế 
nào là do ta, nó sẽ như thế nào cũng do ta, cũng như nó đã 
như thế nào mà đẻ ra cái hiện nghiệp ta đang nắm đây như 
phần di sản. Chính ta tạo thiên đàng cho ta, ta tạo địa ngục 
cho ta. Mà cũng chính ta phá tan địa ngục và thiên đàng đó 
chớ không ai ngoài ta làm được. Không lý do, không nguyên 
cớ nào ngoài ta khiến ta phải hành thiện hay hành ác. Chỉ do 
ý muốn của ta đi về sa đọa trầm luân hay hướng về nơi giải 
thoát cho ta, nó là động cơ khiến chuyên hành động và tư 
tưởng ta, nghĩa là nghiệp ta mà thôi. Vậy cũng do ta đổi địa 
ngục thành thiên đàng hay đổi thiên đàng thành địa ngục, tùy 
ý ta. 


Vậy cái mà ta gọi là “Ta” là cái gì? Chắc chắn không 
phải chỉ cái xác thân cao thấp, mập ốm đây thôi, phía trong 
còn có cái tâm. Vậy “Ta” là sắc là tâm kết thành, chi phối bởi 
lực kích thích nội giới và ảnh hưởng ngoại cảnh. Phàm đã 
làm chỗ tác động cho kích thích, tức là thọ cảm rồi do đó cái 
vô minh bao bọc, không thể nhận chân sự vật, đó là miếng 
đất dọn sẵn cho nghiệp thức mọc lên mỗi ngày mỗi rậm thêm. 
Dĩ nhiên, có thức là có phân biệt đúng hay sai, tốt hay xấu, 
cao hay thấp, rồi sanh ra khả ái, khả ố, vui buồn, thương ghét, 
ham muốn, chán chê... Thế là thức biến thành vô lượng hiện 
tượng”. Vậy vô minh là điều kiện đầu tiên cho sự tăng gia 
chồng chất của nghiệp chướng, bao giờ ta còn quanh quần 
trong vô mình, không nhận thức được chân tướng của sự vật, 
ta hắn còn gây giống cho nghiệp. 


17 


Như đã nói trên, ta tự tạo nghiệp cho ta, rồi ta thọ lãnh 
cái quả do nhận trong nghiệp ấy. Nhưng ta vừa thấy rằng cái 
“Ta” đây chỉ là tâm sắc hợp thành. Vậy thì người tạo nghiệp, 
nói cho đúng ra có phải là ta không? Và kẻ thọ nghiệp có 
phải là ta nữa không? Khi ta nói: chư thiên, người hay súc 
vật, khi ta nói “chúng sanh” là ta không hay rằng ta dùng 
những danh từ ước định (termes conventionnels) để trỏ 
những hiện tượng cụ thể mà tạm thời của nghiệp lực vô hình 
luôn luôn chảy liền nối như nhau trong những thể chất luôn 
biến đổi mà ta ảo kiến cho là những đơn vị bất biến. Như thế 
thì chúng sanh là tâm sắc phối hợp mãi mãi, thay đổi do thọ 
uấn, tưởng uẩn, hành uân, thức uẫn lôi cuốn. Lại cũng như 
thế thì không có một đơn vị cá nhân nào tạo nghiệp, cũng 
không có một vị cá nhân nào thọ cảm. Chỉ có hành uấn, ý 
muốn là sự tạo nghiệp. Mà hành và thọ ở trong cái mà ta gọi 
là “Ta”. Người gieo, kẻ gặt không có, chỉ có những tâm trạng 
mà thôi. Trong Vissudhi Magsa, đại đức Buddhaghosa viết: 
“Có nghiệp, nhưng không có kẻ tạo nghiệp; có báo, nhưng 
không có kẻ thọ... Chỉ có dòng nghiệp báo triền miên”. 


Đại đức Buddhaghosa cũng nói: trong trường hợp của 
những uân hợp thành cái mà chúng ta gọi là cây (như cây 
XOài chăng hạn), liền khi có một trái trổ ra, chúng ta nói: cây 
có trái. Cũng thế, trong trường hợp của những uân được gọi 
là thiện, là nhân, khi một kết quả hạnh phúc hay đau khổ 
thành hình vào một lúc nào đó, thì thế tình bảo: vị thần ấy 
hay người ấy được vui sướng hay đang khổ sở. Nói như thế là 
sai, vì thật ra, không có kẻ gieo người gặt nào hết ngoài hành 
uấn và thọ uấn. 


18 


Thí dụ hai người đang nói chuyện với nhau, thoạt một 
người hỏi: “Anh tư tưởng hay tôi tư tưởng?”. Theo ông 
Wlliam James thì không có ai tư tưởng cả. Chỉ có sự tư tưởng 
về một cái gì đó là cái khách quan thê (object pensé) nghĩa là 
không có người tư tưởng. Và nếu người tư tưởng không có 
thì nghiệp chướng dùng trong điểm tựa nào đề ký, để ghi, để 
chồng chất, tàng trữ? 


Vua Milinda hỏi đại đức Na Tiên: “Bạch đại đức, 
nghiệp chướng trú ở đâu?” Đại đức Na Tiên đáp: “ “âu Hoàng 
thượng, không thể nói nghiệp chướng được lưu trữ ở một nơi 
nào trong cái thức biến dịch hay trong một bộ phận nào của 
thể xác. Tùy thuộc tâm và sắc, nó phát hiện khi duyên đến, 
cũng như những trái xoài kia, không thể nói là chúng được 
chứa đựng ở một chỗ nào đó trong cây xoài, mà phải nói 
chúng tùy thuộc cây xoài, khi mùa đến là chúng hiện ra”. 
(Trích trong Từ Quang Nguyệt san, số 104, trang 14 và 15, 
bài “Nghiệp lý” theo đại đức Narada Maha Thera)!. 


Ta đã thấy rằng nghiệp chướng là luật vô hình ta 
không thể nói nó được tích trữ ở nơi nào nhứt định trong thân 
tâm ta, vì nó tản mát không biết là đâu, dẫu nó hằng có và 
tăng bội luôn luôn. Điều chắc chắn là khi ta đã tạo ra nó, tức 
nó sẽ tạo ra ta nữa, và trong mỗi kiếp ta thấy ta mang nó theo 
triỀền miên trong vô lượng kiếp cho đến ngày ta diệt nó được. 
Một thí dụ: Một anh chưa biết đi xe đạp, ra phố mua một 
chiếc về tập đi. Đi được giỏi rồi một thời gian sau xe ấy hư. 


1 Đoạn thêm của dịch giả. 


19 


Anh mua một chiếc xe mới, cùng một hiệu, một cỡ, một màu, 
giống hệt xe trước. Nhưng thật ra xe sau không phải xe trước, 
vì rằng đối với anh, xe sau có hai phần: một phần cụ thể là 
chiếc xe, một phần vô hình là khả năng biết đi xe của anh, xe 
sau là sự phối hợp của xe trước với sự biết đi xe của anh mà 
anh đã tạo ra bởi xe trước. Khả năng ấy được tích trữ nơi nào 
trong người anh, không thê nói trước được, nếu nói là ở trong 
một bộ phận nào của chiếc xe lại càng sai nữa. Khả năng cõi 
xe đã có, bây giờ bất luận xe nào khác, tốt xấu, mới cũ, mắc 
rẻ, vàng đỏ xanh trắng anh đều cỡi được cả. Và mỗi chiếc xe, 
mỗi lần cỡi xe là không phải chỉ xe đó với anh không, mà là 
sự phối hợp với nghề cỡi xe của anh nữa. Xác xe mỗi ngày 
mỗi hư thêm, nghề cỡi xe của anh mỗi ngày tăng giỏi thêm, 
xác xe hư bỏ càng nhiều thì thuật cỡi xe cũng nhiều kinh 
nghiệm chồng chất thêm, mà chồng chất nơi nào trong người 
anh, trong bộ phận nào trong xe, không thê biết được. Điều 
chắc là nếu anh không có khả năng cỡi xe của anh thì xe 
không có đối với anh, vì khả năng không chỗ tác động. Mà 
nếu không có khả năng cỡi xe trong thiên hạ, là nhứt định 
không có xe đạp, vì khả năng là nhân mà xe là quả. Khả năng 
ấy là nghiệp, xe là chúng sanh. Không có nghiệp là không có 
sanh, vì sanh là quả mà nghiệp là nhân vậy. 


Ấy vậy, về phương diện ý thức, Phật giáo đã đặt ra 
vấn đề nghiệp báo trên lý nhân và quả, và chỉ rõ chủ động tạo 
nghiệp ấy là tâm thức ta. Đây là nhận xét căn bản, và từ đó 
mới đưa ra mục đích cuối cùng của con người là giải thoát 
cho mình do mình. Như vậy thì Phật giáo phát sinh ra từ vấn 
đề nhân sinh đã có, chú trọng về nhân sinh và chỉ lối thoát ly 


20 


cho kiếp sống mà hiện thời là kiếp nhân sinh. Ta có thể nói 
Phật giáo vị nhân sinh do nhân sinh, ích lợi thực tế cho nhân 
sinh, tự nhân sinh. Nếu đêm ngày quỳ lạy trước tượng Phật 
và van vái: “Xin Phật cứu tôi, lạy Phật cứu tôi” mà tự ta 
không làm gì Phật đã dạy liệu Phật có cứu được ta không? 
Một cậu học sinh trước khi đi thi, quỳ trước bàn Phật, van 
Phật giúp cho thi đỗ, mà cậu chỉ làm có bấy nhiêu, không tự 
cố gắng học hành cần mẫn, liệu Phật có giúp cậu thị đỗ 
không? Phật đã vạch rõ con đường đi đến giải thoát cũng như 
chương trình nhà trường có sẵn, thầy giáo chỉ dẫn mà thôi. 
Riêng phần ta, ta phải tự cố gắng để tự giải thoát, như cậu 
học sinh phải tự cố gắng để tự thi đỗ. Không ai ngoài mình 
làm cho mình được. 


Phật ngôn có ghi: “ “Irong sạch hay không trong sạch 
đều do nơi ta”. Khi ta đau ốm, ta phải uống thuốc để lành 
bịnh, chớ ta không thê nói: nếu cái nghiệp của tôi là mạnh, tôi 
sẽ mạnh, nghiệp của tôi phải ốm là tôi ốm, bác sĩ không làm 
gì được. Nếu nói như vậy là tin nơi tiền định. Phật giáo nói 
không có tiền định, cũng như không có định mạng. Nghiệp 
không phải định mạng, cũng không phải tiền định, nghiệp là 
hành động (action), báo là cái quả, cái phản ứng của hành 
động ấy (reaction). Không có định mạng do một thần linh nào 
đã phán ra rằng phải như vậy, như vậy, và bắt buộc ta nhứt 
định phải thọ lãnh mạng đó, đau khổ hay an vui. Chính hành 
động của ta nó gây ra phản động đó, và đó là một định luật tự 
nhiên: luật nhân và quả. Như vậy giáo điều nghiệp báo của 
nhà Phật khác hắn với thuyết định mạng. 


21 


Thuyêt định mạng cho răng trên đời mọi việc đêu có 
định đoạt trước ở đâu đâu, số mạng của mỗi người đều được 
ghi sẵn, tuyệt đối không ai sửa đối được. 


Thuyết tự do ngược lại, cho rằng trên đời mọi việc ta 
làm được tự do hoàn toàn thao túng, làm hay không làm. 


Phật giáo không chủ trương một ý niệm tiền định 
tuyệt đối, mà cũng không tin có tự do hoàn toàn. Thí dụ như 
ta có trọn sự tự do sờ tay vào lửa hay không sờ tay vào lửa, 
nhưng khi đã sờ tay vào lửa là bị phỏng, ta không có tự do 
định đoạt phỏng hay không phỏng. Người trèo núi có trọn tự 
do trèo hay không trèo, nhưng lúc rủi trật chơn rơi xuống hồ 
thì không tự do rơi hay không rơi. Đó là định luật vật lý ngoài 
ý muốn của ta. Tóm lại, ta không phải bị một định mạng tuyệt 
đối chi phối vì ta có tự do sờ tay vào lửa hay không sờ, trèo 
núi hay không trèo núi. Lại cũng không phải hoàn toàn tự do 
hành động ngoài định luật đã có, tự do chịu hay không chịu 
ảnh hưởng về kết quả của hành động ta. Nghĩa là ta vừa được 
tự do, vừa bị chi phối, nhưng không hoàn toàn bị chi phối 
cũng như không hoàn toàn được tự do. Nhưng chỗ chủ yếu là 
cái tự đo được tuyệt đối sử dụng lại nằm ngay trong vấn đề 
gây nhân, tạo nghiệp. Định luật diễn ra ngoài tự do định đoạt 
của nó lại là cái quả nó phải trỗổ ra đúng thời giờ của nó, 
ngoài ý muốn của ta. Quả tốt đồng như quả xấu, do nhân xấu 
hay tốt mà ta đã tự do gieo. Nhân quả là lý nhất định chi phối 
nghiệp vậy. 


Giờ đây, ta nên tiếp luận về nghiệp báo một cách rộng 
hơn, ta nên đặt một vẫn đề mà hàng ngày ta trông thấy trước 
22 


mắt ta. Ấy là sự chênh lệch giữa vạn ức sanh linh quanh ta. 
Tại sao có những sự chênh lệch quá ư rõ rệt trong xã hội nhân 
quần nó xảy ra thất thường đến nổi ta cho là thường: Ta phải 
giải thích như thế nào cho bao điều chênh lệch ấy? 


Cũng thời là con người, mà sao có người sanh ra giữa 
chốn giàu sang phú quý, còn người lại sanh ở nơi nghèo khổ 
khốn cùng? Tại sao người thì sanh thông minh, trí tuệ đầy đủ, 
còn người lại ngu tối dại đột suốt đời? 


Tại sao có người sanh ra có được tâm hạnh thanh cao, 
còn kẻ lại với tâm hồn bẩn thiu? Tại sao có người hiền kẻ dữ, 
kẻ thì hung ác sát nhân, người lại có tâm lành như thánh? Tại 
sao có những thần đồng trong hạng văn sĩ, nhạc sĩ, sử gia, 
toán gia... mà kế bên lại có đám người vô cùng độn đục? Tại 
Sao có người sanh ra đẹp đẽ xinh tươi, còn người lại xấu xí dị 
thường? Tại sao có trẻ em được nâng niu yêu quý, còn có em 
lại bị hất hủi bỏ bê? Tại sao hai đứa con sanh đôi, mặt mày 
mũi răng, tóc tai da thịt in hệt nhau, mà tâm tình mỗi đứa lại 
khác, đứa tối dạ, đứa thông minh, đứa hiền, đứa đữ?... Tại sao 
và tại sao? Biết bao nhiêu lần người ta đưa ra thuyết này 
thuyết nọ, khoa học có, xã hội có, dị đoan có, nhưng rốt cuộc 
cũng phải gác lại một bên, chưa làm thỏa mãn hoàn toàn. 


Phải chăng là những điều chênh lệch ấy là do sự may 
rủi hay ngẫu nhiên mà ra? Riêng Phật giáo thì không nhìn 
nhận vấn đề may rủi bao giờ. Phật giáo chủ trương rằng trên 
thế gian này không có một điều gì xảy ra mà không có 
nguyên nhân, chỉ vì nguyên nhân nào ta thấy được cùng 
không thấy được. Quả vui, quả khổ mà ta đang gặt hái hiện 

23 


giờ đều sanh ra bởi những nhân đã tạo hoặc trong kiếp này 
hoặc trong một kiếp nào trước, nhưng chắc chắn là trong thời 
gian đã qua. Trong đời ta cũng có dịp chứng kiến được có 
hạng người nhờ có được cái khiếu khác thường, như tuệ giác 
chăng hạn, họ thấy được những điều bí ân huyền vi trong quá 
khứ như nói trên, Phật giáo xác nhận điều này. 


Ai cũng biết thánh Gandhi là nhân vật như thế nào, 
nhưng tại sao người như thế ấy lại phải thọ lãnh cái chết thê 
thảm đau thương như thế ấy? Ta ngắn ngơ rồi tự hỏi: sao lại 
có nhân hiền mà quả dữ? Là bởi vì tập quán, lý trí hiện thời 
của ta chỉ cho phép ta xem đời thánh Gandhi chỉ ở khoảng 
thời gian từ sanh tới chết ở đây mà thôi, đoạn trước vô lượng, 
là ngoài khả năng trí tuệ biện biệt của ta. Ở xã hội hiện thời 
có muôn ngàn trường hợp như vậy. Nếu ta phăn ngược lại 
dòng lịch sử, lại còn hằng hà sa số các sự kiện tương tợ. Ta 
chỉ lấy thí dụ cái chết của một vị Alahán, đệ tử của đức Phật 
là đại đức Mục Kiền Liên (Moggalãnno), trọn đời Ngài 
không làm một điều sái, hà huống là một tội ác, thế mà tại 
sao Ngài phải chết vì một kẻ cướp nó đâm Ngài? Chỉ có đức 
Phật mới thấy được cái nhân trước kia làm sao mà sanh cái 
quả ngày nay như thế ấy. Rằng trong tiền kiếp, Mục Kiền 
Liên là con của cha mẹ mù mắt. Một hôm, vợ ông nói với 
ông rằng không thể nào sống chung mãi với hai người mù 
như thế này. Vậy một trong hai lẽ: hoặc anh chồng phải đuổi 
cha mẹ mù ổi, hoặc chị vợ phải bỏ nhà chồng cho rãnh. Vốn 
ông chồng là một ông sợ vợ, lại bẩm tính hung hăng ông nhất 
định đuôi cha mẹ ra khỏi nhà. Nhưng đuổi đi đâu, hai người 
mù quáng, đường sá làm sao, lại e còn tiếng đời phê phán. 


24 


Chị vợ mới thiết diệu kế cho chồng là đem giết quách đi là 
êm chuyện. Một hôm ông giả dạng kẻ cướp vào nhà, đổi 
giọng nói hay làm thế nào mà cha mẹ ông tưởng như kẻ cướp 
thật. Dẫn cha mẹ mù ra một khu rừng vắng để giết chết. 
Nhưng lòng cha mẹ thương con, dọc đường vói lại kêu con 
bảo con chạy trốn đi để khỏi tay tàn nhẫn của kẻ cướp. Lúc 
ấy con hối hận, không nỡ ra tay, ông đổi giọng tự nhiên và 
thưa với cha mẹ rằng ông đã đánh đuôi thằng cướp chạy rồi, 
và đem cha mẹ trở về nhà (Có sách nói lại rằng Mục Kiền 
Liên đã giết thật cha mẹ trong rừng). Đó quá khứ là như vậy. 
Nhân đã gieo kiếp trước như thế nào, thì dầu muốn dầu 
không, quả nhứt định phải trổ ra như thế, món nợ đã vay nhất 
định phải trả. Đại đức Mục Kiền Liên phải thanh toán món 
nợ kia cho xong, còn việc đắc quả của người là một quả khác 
do nhân khác. Trong kiếp người hiện tại của Ngài, Ngài khéo 
dùng hiện kiếp để chuyển nghiệp về đúng nẻo, dòng nghiệp 
mới nó tự nhiên phối hợp với đoạn nghiệp lành quá khứ, thế 
là cái quả cuối cùng tốt đẹp siêu thoát phải có vậy. 


Thuở Đức Phật tại tiền, có một vị tỳ khưu mù mắt, khi 
ông đi kinh hành ông đạp phải nhiều con kiến chết. Có người 
thấy vậy lấy làm bất bình, cho rằng người đã tu hành còn sát 
hại sanh linh, mới đem câu chuyện bạch cùng đức Phật. Đức 
Phật bèn hỏi vậy chớ ông tỳ khưu kia có cỗ ý giết chết mấy 
con kiến đó không? Nếu ông tỳ khưu không có ý đạp kiến thì 
ông không có trách nhiệm về cái chết của kiến, tức ông 
không tạo nghiệp do hành động ông. Nhân đó, đức Phật mới 
giải thích cho người đi thưa nghe tại sao ông tỳ khưu kia phải 
bị mù mắt. Số là trong kiếp trước kia ông là một vị lương y. 


25 


Một hôm, có một bà lão đến nhờ ông chữa mắt và bà hứa 
rằng khi bà lành bịnh bà sẽ cho đứa con của bà đến ở làm 
lụng trong nhà để đền ơn. Nhưng khi lành bệnh bà không giữ 
lời hứa. Ông lương y lấy làm tức giận, và khi gặp bà thì bảo 
bà lại ông cho thêm một món thuốc để trừ căn và cho sáng 
mắt thêm. Độc ác thay, thứ thuốc này đắp vào đôi mắt mắt 
mù luôn. Đó, bởi có ác ý làm đui một người trong một kiếp 
trước, nhân chăng lành đã gieo, dòng nghiệp đã tự nhiên ghi, 
kiếp này phải gặt quả ấy, làm thân người mù. Còn nghiệp 
lành do đức độ của vị tỳ khưu, đó là việc khác, nó sẽ trả quả 
lành chỗ khác, vào thời giờ khác khi có đủ quyền. Nhân sao 
quả vậy, không có việc gì bây giờ mà không do nhân lúc 
trước. 


Trên kia ta đã đặt vấn đề chênh lệch giữa loài người. 
Có thuyết cho rằng sự chênh lệch đó là do ý định của một 
đẳng thần nhân nào tạo ra. Có người lại cho là tại ý trời. Vậy 
trời phải chịu trách nhiệm tất cả việc gì xảy ra trên thế gian. 
Vua thì ở cung điện, anh lính canh thì đứng ngoài công, vậy 
ai tạo ra cảnh chênh lệch giữa một người nằm ngủ yên trong 
chăn ấm nệm êm và một người thức trường canh trong cảnh 
lạnh lùng sương gió? Tại sao có kẻ ở nhà cao cửa rộng, lại có 
kẻ ở nhà rách cột xiêu? Có phải chăng cũng do ý định đoạt 
của một ông Trời toàn năng toàn thiện? Phật giáo không tin 
như vậy. Nếu có ai tin như vậy mà được an vui hạnh phúc thì 
cũng là một điều hay, riêng phần chúng tôi là Phật tử, chúng 
tôi không dám tin như thế được. 


26 


Không phải không tin có một ông Trời hay một đẳng 
thần linh huyền bí nào khác mà không có tinh thần tôn giáo. 
Cả muôn ngàn người chen nhau đến bu quanh ngọc Xá Lợi 
hay đọc những câu kinh, vậy ngọc Xá Lợi và câu kinh có 
được hưởng danh dự của sự chiêm bái ngưỡng mộ không? 
Chính đó là tinh thần tôn giáo. Vả lại bao nhiêu quốc gia và 
dân tộc ở châu Á đã trưởng thành dưới bóng nhà Phật. Vậy 
không nên ngộ nhận rằng khi ta không tin nơi một đắng 
thiêng liêng huyền bí nào là ta không có tỉnh thần tôn giáo. 


Dân tộc Nhật Bản là dân tộc hiếu chiến và ưa sùng 
thượng. Cách đây hơn năm mươi năm ở cựu đô Kyoto có một 
ngôi chùa lớn nhưng đã cũ, thiện tín muốn sửa lại ngôi chùa 
thay mấy cây cột gỗ to phải dùng dây đỏi lớn. Thay vì dùng 
dây đỏi gai, đỏi bố có bán sẵn ngoài phố, và mặc dù người 
đàn bà Nhật quí trọng đầu tóc của họ, họ tình nguyện cắt tóc 
dài của họ đánh thành 30 đường đỏi, mỗi đường dài 30 thước, 
bề kính gần 1 tắc. Hiện giờ 30 đường đõi ấy còn được cất kỹ 
trong một cái thùng bằng bạc để kỷ niệm. Câu chuyện này 
chứng tỏ rằng dẫu không tin nơi một ông Trời hay một đẳng 
Thiêng Liêng huyền bí nào, người theo Phật giáo vẫn có một 
tinh thần tôn giáo mạnh mẽ. 


Giờ đây ta lại trở về vấn đề chênh lệch lúc nãy và thử 
xem khoa học giải thích như thế nào. 


Ông Julien Huxley, một nhà sinh lý học người nước 

Anh có tiếng đã viết: “Trong thân thể con người có những 

senes (là những cực vi tế bào trong tỉnh tử do đó mà giống 

cha truyền qua cho con gọi là định luật truyền thống), do 
27 


những genes này mà cha truyền qua cho con màu sắc, cao 
thấp, mập ốm, thọ yêu...” Tất cả những sự di truyền đều do 
đó mà ra, đó là phần thê xác. Về phần tinh thần thật khó lòng 
giải thích được cùng chăng là chỉ một phần nhỏ, hoặc vài 
trường hợp lẻ tẻ, không cho phép dựng lên một định luật 
vững chắc. Nếu không vậy, làm sao hiểu được con cái cùng 
một khí bẩm cha mẹ, cho đến trẻ sanh đôi, sanh ba lại khác 
tính nhau? Ta phải nhìn nhận rằng các ý niệm khoa học về 
vấn đề này hiện còn trong vòng giả thuyết. Ta không thể căn 
cứ trên những ức đoán để tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng 
sanh. Khoa học vẫn chưa giải thích được sự chênh lệch tinh 
thần như tính tình, trí tuệ giữa anh em cùng một cha mẹ, hoặc 
giữa những trẻ sanh đôi. Khoa học cũng không giải thích 
được chắc chắn tại sao trong một gia đình lương thiện, hiền 
từ qua mấy đời, bỗng nhiên lại sanh một đứa con có tánh sát 
nhân, hoặc trong trường hợp một đứa con hiền lại sanh trong 
gia đình xưa nay tàn ác. 


Vậy truyền thống và thân cận không giải thích được 
chỗ âm u sâu xa của vấn đề chênh lệch chúng sanh. 


Phật giáo cũng nhìn nhận có phần ảnh hưởng của 
truyền thống và thân cận, nhưng cho rằng không đủ. Phật 
giáo căn cứ trên định luật nghiệp để chứng giải hằng hà sa số 
dị đồng trong toàn thể chúng sanh. Nghiệp tức là tổng hợp tất 
cả hành động trong dĩ vãng cho hiện tại và trong hiện tại cho 
vị lai. Chính chúng ta phải lãnh phần trách nhiệm về những 
hành động và tư tưởng của chúng ta trong quá khứ để lãnh 
phần an vui hay đau khổ. Chính chúng ta tạo cái tương ai của 


28 


chúng ta mà chúng ta gọi là số mạng. Nói tóm lại, nghiệp nào 
quả nấy, chính do hành động và tư tưởng của chúng ta mà 
chúng ta tạo nên nghiệp chúng ta vậy. Trong trường hợp 2 
đứa nhỏ sinh đôi, tuy cùng một bẩm thụ của cha mẹ sanh ra 
và cùng được nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh như nhau, 
nhưng chỉ vì cái nghiệp của chúng mỗi đứa mỗi riêng cho nên 
tính thần, tình cảm, trí tuệ phải khác. 


Vậy do 3 yêu tố ảnh hưởng mà tạo ra sự chênh lệch 
nói trên là truyền thống, hoàn cảnh, xã hội, nhưng kỳ nguyên 
là do nghiệp. 


Thuở đức Phật còn tại tiền, có thầy Bà la môn tên là 
Toddeya giàu có lớn mà tánh rất hà tiện. Toddeya có một 
người con trai tên là Subha. Ông dạy con không bao giờ bố 
thí cho ai một vật gì và luôn luôn phải tích trữ tiền của. Ông 
thường nói với con “Con hãy xem con ong, mỗi lần nó đi hút 
mật là chỉ hút được rất ít, mà nó không nản chí, nhưng nhờ 
lâu ngày tổ ong to ra và đầy mật. Kìa xem con mối, nó tha từ 
hột đất, mà ăn về lâu nó đắp thành ô to. Vậy con nên bắt 
chước ong và mối”. Subha nghe lời cha bảo và làm y theo. 
Một ít lâu sau anh trở nên giàu có. Nhưng trên đời này cái gì 
là vĩnh viễn? Một ngày nào đây ta sẽ rời bỏ cõi đời này mà đi 
với hai bàn tay không. Sau khi ta chết, con cái, thân bằng ta 
chỉ có đến khóc than bên cạnh một mô đất lạnh rồi thôi. 
Thậm chí đến cái xác thân này mà ta cho là ta, là của ta, ta 
cũng phải bỏ nó lại như cái áo rách! Và trong giây phút cuối 
cùng, nếu lòng ta còn luyến ái cõi đời với tất cả cái gì vật 
chất ta đã tạo thì ta sẽ trở lại giữ nó nữa. Mà trở lại cách nào? 


29 


Trường hợp này đã xảy ra cho ô ông Toddeya. Lúc ông sắp lâm 
chung, tư tưởng và cảm giác cuối cùng của ông là luyến tiếc 
của cải sự nghiệp của ông, nên ông tái sanh trở lại trong nhà 
của ông. Và vì trọn đời ông, ông không làm được điều lành 
nào, nên ông tái sanh trở lại nhà ông làm con chó đề giữ nhà, 
g1ữ của nữa. 


Đến đây ta có thể đặt ra câu hỏi: tại sao người có thể 
tái sanh làm thú? Theo thuyết tiễn hóa muôn loài của Darwin 
(Evolution des especès) thì trong loài sinh vật có sự tiễn triển 
từ hạ đăng lên trung đẳng và thượng đẳng, nhưng Darwin 
không đề cập đến tinh thần, đến phần mà ta gọi là “thức”. Nói 
rằng người chết rồi có thể tái sanh làm thú là không đúng, 
không phải người thành thú nhưng chỉ cái nghiệp của người 
nó chuyển từ người qua thú, từ xác người qua xác thú. Xác 
người hay xác thú chỉ là cái lốt hữu hình của hai cõi thú và 
người trong lục đạo, trong 31 cảnh. Lục đạo là sáu lỗi đường 
nhất định trong kiếp luân hồi mà ta phải vào trong một, khi ta 
bỏ xác người của ta: cõi trời, cõi người, cõi Atula, súc sanh, 
Peta (ngạ quỷ) và khổ cảnh (địa ngục). Mà tái sanh vào lại 
vào một trong sáu cõi đó, không phải chỉ ở thế giới này 
không mà cũng có thể trên muôn ngàn thế giới Sa bà khác. 
Tái sanh vào một trong sáu cõi đó, không phải là một đắng 
thần linh nào ngoài ta, trên ta tự ý chỉ định, mà do nơi cái 
nghiệp của ta, và do nghiệp ta mà thôi. Và nghiệp của ta là do 
ta tạo nó ra. 


Vậy nghiệp chuyền từ người qua thú như trường hợp 
của ông nhà giàu Toddeya là do ông tạo sự kiện ấy. Có thể 


30 


nghiệp ta chuyên qua mấy cõi kia, cũng có thể, nhất định do 
nƠI †a. 


Thí dụ như bóng đèn điện ta trông thấy trước mắt ta 
đó, ánh sáng phát ra kia cho thị quan ta thấy là hiện tượng trổ 
ra bề ngoài, nhưng cái nguyên do làm cho đèn cháy và có ánh 
sáng là một luồng điện vô hình. Nếu cũng luồng điện đó mà 
ta gắn vào quạt máy, thì cánh quạt quay thành động lực; lại 
nữa, nếu ta gắn vào bàn ủi hay máy sưởi thì sanh ra sức nóng; 
ta lại sẵn vào tủ lạnh thì sanh ra hơi lạnh. Thế thì cùng một 
luồng điện vô hình có thể trở sanh ra ánh sáng, động lực, sức 
nóng, hơi lạnh... Không phải cái bóng đèn hồi nãy thành cây 
quạt, quạt trở thành bàn ủi, máy sưởi hay tủ lạnh, các vật này 
chỉ là bao nhiêu hình thức hữu hình do một vật vô hình cho 
phát hiện ra, là luồng điện. Cùng một thế đó, không phải 
người trở thành thú, hay chư thiên, hay ngạ quỷ... mà chính 
là cái luồng nghiệp vô hình tạo ra như luồng điện kia đã tạo 
nhiều vật khác như vậy. 


Cái nghiệp của ông Toddeya, ông đã tạo ra nó như thế 
nào do hành động và tư tưởng của ông, bỏn sẻn, say mê của 
cải như thế nào mà trong chập tư tưởng chót của ông, ông 
không thoát khỏi cái ham mê luyến ai tài của đã dính hắn 
trong tâm thức ông, kết quả là ông tái sanh làm con chó nhà 
ông để giữ của cho ông. Subha, người con trai của ông cưng 
con chó này lắm: săn sóc, nuôi dưỡng, kỹ lưỡng, tận tâm. 
Một hôm, đức Phật đi ngang trước cổng nhà Subha trong lúc 
anh ta đi vắng, con chó chạy vô sủa. Đức Phật thông hiểu hết 
sự tình nên kêu chó và nói: “Này Toddeya, vì trọn kiếp trước 


31 


mi không làm một điều lành nào, nên nay mi đã trở thành như 
vậy, thương hại cho mi!”. Chó nghe liền xụ xuống, cúi đầu đi 
vô nhà, xuống nằm khoanh trong bếp. Khi Subha về nghe 
thuật lại câu chuyện thì tức giận lắm, đến hỏi đức Phật tại sao 
dám kêu chó bằng tên cha của anh, lại dám nói cho đó là cha 
anh lúc trước. Đức Phật chậm rãi hiền từ giảng dứt anh và 
nói: “Này Subha, khi cha ngươi mất, có căn đặn lại ngươi gì 
về của cải để lại cho ngươi không?” — “Bạch Ngài có. Nhưng 
trước kia tôi thường nghe cha tôi nói có sắm một xâu chuỗi 
ngọc quý giá, một đôi hài và một bộ chén bằng vàng, mà sao 
tôi tìm mãi không thấy trong nhà, không biết cha tôi có chôn 
giấu nơi nào không?”. Đức Phật bảo: “Ngươi về nhà súc một 
bồn cơm cá thật ngon, thật nhiều kêu cho chó ăn. Nó ăn xong 
nó sẽ kiếm chỗ ngủ, khi nó thiu thiu, ngươi khe khẽ kêu và 
nói: này cha thân yêu, còn mây món đồ kia cha để đâu? 
Subha làm y lời Phật dạy. Quả thật khi nghe Subha hỏi, chó 
bèn trỗi dậy chạy ra gốc vườn, lẫy căng moi, khi đào lên ngay 
đó thì có đủ các món đồ chôn ở đó. Lòng mừng rỡ, Subha 
chạy đến lễ tạ đức Phật. 


Đức Phật thường giảng rằng: Tắt cả chúng sanh đều 
có cái nghiệp riêng của mình, nghiệp ấy phần lớn do mình tạo 
ra trong bao kiếp trước mình mang theo từ lúc thọ thai ra làm 
người, một phần cũng do mình tạo ra trong kiếp này. Tiền 
nghiệp là mình phải lãnh, mà hiện nghiệp thì mình hoàn toàn 
tự do chuyển nó như thế nào tùy mình. Rồi khi mình lâm 
chung đi tái sanh nơi khác cũng không ngoài lục đạo trong 
vòng 31 cảnh, hoặc trở lại cõi người cũng trong đó mình sẽ 
mang theo cái tiền nghiệp gia thêm hiện nghiệp để nói thành 


32 


hậu nghiệp. Cứ vậy mãi mãi. Luồng nghiệp từ từ trong thời 
gian nở lần theo hành động và tư tưởng của mình. Chính do 
cái bản chất của nghiệp nó chỉ phối lỗi đường tái sanh trong 
lục đạo, và cũng chính do cái bản chất ấy của nghiệp mà tạo 
ra bao điều chênh lệch tinh thần cũng như vật chất trong 
chúng sanh. 


Ta không thê coi vật sở hữu ta nắm là của ta; ta không 
thể coi con ta là của ta; chí đến cái bản thân ta đây cũng 
không thuộc quyên ta làm chủ. Vạn vật đều không phải của 
ta, chỉ có cái nghiệp là chính của ta mà thôi. Chính tự tâm ta 
tạo ra nó, ta có đủ tự do chuyền nó như thế nào tùy ta, quyền 
cho nó nặng nhẹ, tròn méo, mất còn cũng do trọn nơi ta, vì 
nghiệp tạo nên bởi hành động tư tưởng của ta là do tâm ta 
hoàn toàn làm chủ. 


Ta thừa hưởng của cha mẹ hình thể vật chất do truyền 
thống vật chất. Tinh trùng của cha hợp với minh châu của mẹ 
cấu tạo thành bào thai là một hóa hợp vật chất. Nhưng chưa 
đủ để thành một sanh linh. Cần một yếu tố thứ ba, mà là yếu 
tố cần thiết, thiếu không được: ấy là tâm thức hay thần thức, 
là cái năng lực vô hình của nghiệp, đưa hơi sanh khí vào tế 
bào cấu tạo mới nảy nở bào thai được. Nghiệp là yếu tố nhân, 
cần thiết cho sự thọ thai. Trong lúc ấy bao nhiêu khuynh 
hướng tích trữ trong tiền nghiệp của chúng sanh đã cấu tạo từ 
bao kiếp trong quá khứ sẽ đóng một vai trò tối quan trọng về 
đặc tính thể chất và tỉnh thần của bào thai. Một phần tế bào 
truyền thống của cha mẹ cũng bị chỉ phối. 


33 


Đức Phật cũng như mọi chúng sanh, lúc tái sanh đã 
thọ hưởng hai yếu tố tinh trùng, minh châu và bâm thụ của 
cha mẹ. Nhưng về mặt thể chất của tinh thần đạo hạnh thì 
không aI trong hoàng tộc của Ngài có được như Ngài. Chính 
đức Phật đã nói rằng Ngài không phải thuộc dòng giống vua 
chúa mà là thuộc dòng giống Arya của chư Phật. Ngài là bậc 
xuất chúng siêu phàm, sanh ra bởi những kết quả siêu thế của 
cái nghiệp mà Ngài đã lâu dài tạo ra trong vô lượng kiếp 
trước. 


Đức Phật nói nhân sao thì quả vậy. Thí dụ: kẻ sát sanh 
tức là cắt đứt, thâu ngắn đời sống của sanh linh, thì trong một 
kiếp sau người ấy phải bị đau khổ, hoặc đời sống của mình sẽ 
bị cắt đứt. Ta gieo hạt tốt ta sẽ gặt trái tốt. Nếu trong đời ta có 
cứu sống sanh linh thì trong một kiếp sau ta sẽ được an vui, 
tuổi thọ. Nếu ai đã tạo cái nhân bằng cách cho người khác 
đau ốm bịnh hoạn, tức sẽ gặt cái quả bị bịnh hoạn, đau khô. 
Ai đã săn sóc dưỡng nuôi người đau khô tật nguyễn sẽ được 
cái yên vui khỏe mạnh. ĐÐui, mù, câm, điếc, ngu độn, tối tăm, 
thảy đều do tiền nghiệp mình phải thanh toán, nhưng trong 
kiếp này mình có tự do chuyên nghiệp mình về chỗ sáng sủa 
thì quả sau sẽ được sáng sủa. Cái chênh lệch giữa kẻ hèn 
người sang, kẻ khổ người sung sướng cũng là do nhân ở tiền 
nghiệp mà ra. Giờ đây, nêu ta không luận việc xa xôi về nhân 
và quả mà xét việc gần ta là trong kiếp này cũng vậy. Một 
người bỏn xẻn, quơ quào, vét bóc không lõi một xu cho al, 
tức người ấy đã do nhân đó mà ra cái quả là tạo chung quanh 
mình một không khí người hềm kẻ phụ, khó thở cho mình. 
Ngược lại, người có tâm bác ái, thương xót kẻ khác bất hạnh 


34 


hơn mình, kế cả người trên hơn, đầy đủ hơn, mình cũng một 
lòng giúp đỡ thương yêu, không oán, không ti, tức người ấy 
đã tạo ra quả đẹp được một không khí thuận hòa yên vui bao 
bọc mình, người người đều thương, chớ không phải người 
người đều ghét. Ngân quả đi liền nhau trong thực tế hiện tại. 


Phần nghiệp trước đã nặng, tự nhiên phải bị cái nặng 
hút vào, nghiệp trước nhẹ tắt nhiên là hút vào cái nhẹ. Định 
luật tự nhiên chi phối như một định luật vật lý, dầu muốn dầu 
không. Sức hút ấy là do bản chất nghiệp. Tâm ta phải luôn 
luôn mở rộng, xả đi tất cả mọi vật. Khi ta hưởng nghiệp tốt, 
có được trong tay những quyền hay những vật, ta hãy nguyện 
xả ra cho kẻ cần dùng, lại cũng nguyện cho kẻ đó làm được 
như ta, xả chuyền cho kẻ khác nữa. Nếu nhân tốt trước kia 
khiến ta kiếp này sanh ra đầy đủ, ta phải niệm rằng ta không 
nên coi ta là người giữ cảnh ấy cho ta, mà trái lại nó là 
phương tiện cho ta tạo lần nhân tốt nữa, để lần lần đến chỗ 
thường lạc, yên vui và siêu thoát. 


Cũng tiếp theo việc luận gần trong hiện tại, ta cũng có 
dịp chứng kiến ngay cái quả do nhân. Ta thường gặp chung 
quanh ta hạng người tánh hay giận dỗi, quạu quọ, tánh â ấy làm 
cho mặt mày họ xấu xí, trồng đến khó chịu. Khi ta nổi cơn 
giận, tắt nhiên mặt ta đôi sắc, hoặc đỏ, hoặc tái, hoặc xanh... 
Tánh nóng nảy giận dỗi ăn về lâu, sẽ cho ta một đáng điệu 
quái dị, làm cho ai trong đến là phát gớm ghiếc, mà cái quả 
hiện tại này là chưa mấy. Ta chớ quên rằng tất cả cái gì ta 
làm, tư tưởng, ta cảm là đã in khắn vào dòng nghiệp của ta. 
Tánh giận dỗi nóng nảy cũng in vào nghiệp ta sẽ mang theo 


35 


về những kiếp sau kia. Có người ngay lúc cha mẹ sanh ra là 
có một bộ mặt cau có, khó thương. Đó chẳng qua là do 
nghiệp trước đã tạo trong một kiếp người hay giận dỗi, phần 
nộ, quạu quọ. Ai cũng biết, dòng máu châu lưu trong thân ta 
là để nuôi ta sống, nhưng trong lúc ta giận, dòng máu ấy là 
thuốc độc, đầu độc cả thân và tâm ta. Ở Tích Lan có câu 
phương ngôn: “Giận mau già” nghĩ cũng chí lý. 


Trái lại, cũng dòng máu đó, mà nếu châu lưu trong 
thân người có tâm thanh và tịnh là dòng nước cam lộ, đượm 
huân da thịt, thắm ra bên ngoài cho ta một diện mạo tươi tăn, 
vui vẻ, thản nhiên, làm cho tướng đi bộ, đứng khoan thai dịu 
dàng, có cái đẹp của cây cỏ mùa xuân, có cái mát mẻ, trong 
trẻo của dòng suối mùa hạ. Người mà trong lòng chứa chan 
từ bi bác ái, yên tĩnh như nước trong hồ, không một tí nào 
chao động, thân người ấy là một tiêu điểm tia ra bao nhiêu 
thoảng gió mát nhẹ nhàng, làm cho người chung quanh cảm 
thấy mình cũng được nhẹ nhàng mát mẻ. Ai cũng còn nhớ 
đoạn truyện: một hôm khi đức Phật trở về nhà, con của Ngài 
là Rahula đi theo sau cha và thoạt thỏ thẻ rằng: “Thưa cha, 
không biết sao mà cái bóng của cha làm con mát mẻ vô 
cùng”. Đó chứng tỏ mãnh lực của lòng từ bi bác ái như thế 
nào. Khoa học cũng nhìn nhận rằng cái khích động vì giận 
dỗi tam bành làm ta già cỗi sớm, tâm trí bình thản thương yêu 
lại kéo đài đời sống. 


Nhưng tâm trạng bình thản thanh tịnh, lòng từ bị bác 
ái là do ta tập luyện nó mới ra, tập luyện bằng hành động. 
Tích cực hành động là duy tha, thương xót vạn vật sanh linh, 


36 


luôn luôn xả cái ta để tế độ kẻ khác. Tiêu cực hành động là 
chịu đựng nghịch cảnh với một lòng thương yêu hỉ xả mãi 
mãi. 


Kinh có chép truyện một vị A la hán, một hôm ông đi đến 
một đám đông người hung dữ đang tụ tập. Có người cản lại 
không cho ông đi tới và nói rằng đám người ấy hung tợn lắm, 
lỡ họ chạm đến ông rồi sao? Ông trả lời: tôi sẽ nói: - Lành 
thay! Lành thay! Tôi nói như vậy không lý họ đánh tôi. 


- _ Nhưng nếu ông nói như vậy mà họ vẫn đánh ông thì 
làm sao? 

- = Fôi sẽ nói: Lành thay! Lành thay! Không lẽ họ đâm 
tôi 

- _ Nhưng đầu vậy họ cũng đâm ông thì làm sao 

- __ Tôi sẽ nói: Lành thay! Lành thay! Không lẽ họ giết tôi 

- _ Nhưng nếu họ giết ông thì làm sao? 


VỊ A la hán chậm rãi trả lời: “Nêu được như vậy là 
được điêu tôi mong mỏi, được sớm cởi bỏ cái thân ô 
trược này”. 


Kinh cũng có chép: một hôm có người Bà la môn tánh nết 
cộc căn, gặp đức Phật, đem đức Phật về nhà rồi dùng đủ lời 
thô bỉ mắng nhiếc thậm tệ. Đức Phật thản nhiên hỏi người Bà 
la môn: “Ông có khi nào mời khách đến nhà dùng cơm 
không?” 


-_ Có 
- _ Lúc khách đến thì ông làm sao? 


37 


- __ Tôi sẽ làm cơm dọn lên mời khách 

- Nếu ông mời khách đến dùng cơm mà khách không 
đến thì ông làm sao? 

- __ Fôi và vợ con tôi phải ăn chớ sao 


Đức Phật bèn phán rằng: Như vậy thì ông mời ta đến 
nhà để chửi bới ta, mà ta không hay biết sự chửi bới đó 
rồi sao? 


Đó là gương kiên nhẫn chịu đựng. 


Một truyện nữa: Ngày nọ đại đức Xá Lợi Phất đang đi 
trì bình, bị một người Bà la môn ác ý xô té. Tự nhiên như 
nhiên, đại đức không giận chút nào. Trái lại, khi có đám 
người gần đó thấy vậy, muốn lại hành hung người Bà la môn 
thì đại đức không cho. Chăng những không giận mà lại dong 
tha. Đẹp thay! Khen đẹp là ta khen vì ta còn đứng trong vị trí 
so sánh của ta là chỗ ngã chấp, chớ đối với những bậc đã 
chứng quả rồi như các vị A la hán hay chư Phật thì các Ngài 
không còn hay răng cử chỉ ấy là đẹp là cao nữa. Nó đã thành 
một cái gì tự nhiên và chính các Ngài cũng không hay thái độ 
như vậy là có một giá nào, mà có được nó cũng không do một 
cố gắng, ráng sức hoặc hy sinh nào cả. Đức hạnh và chứng 
quả là mức trở thành của các Ngài, đạt thành được là các 
Ngài không còn cảm giác như ta nữa; phi thiện, phi ác vì đã 
phi ngã và tâm sở dẫu còn tác động trong từ bi hỷ xả, nhưng 
đã chấm dứt hết nghiệp căn rồi. Vài mẫu truyện trên đây chỉ 
cho ta thấy rõ ràng nghiệp tốt kiếp này là do tiền nghiệp nở 
ra. Rồi hiện nghiệp tùy ta khéo chuyên nó về nẻo lành do tâm 
được luyện lành, ắt hậu nghiệp sẽ tốt luôn. Lý nghiệp báo là 

38 


một định luật tự nhiên như định luật vật lý. Như điện lực đã 
có sẵn trong vũ trụ, đủ điều kiện tức nó phát sanh. Từ vĩnh 
kiếp trong quá khứ nó vẫn âm thầm chuyền vận tự nhiên. Khi 
đã tạo nó ra tùy ý người thêm độ lên, bớt độ xuống, chuyền 
nó về đâu nó sẽ đi về đó, hoặc dứt hắn luồng chảy nó đi, thảy 
đều do ta vậy. 


Nghiệp lại cũng có thể ví như một dòng sông trường 
lưu bất tức. Mỗi hành động, mỗi tư tưởng của ta, dầu muốn 
dầu không đều như những phân tử nước ta rót vào dòng sông 
ấy. Ta rót trong, sông sẽ trong, ta rót đục, sông sẽ đục. Sông 
càng chảy, nước càng nhiều, hành động và tư tưởng ta càng 
thêm, nghiệp càng đầy dẫy. Người theo giáo lý của đức Phật 
nhận thức rõ ràng lý nhân lý quả, quá khứ chỉ phối vị lai, hiện 
tại kiếp này là cơ hội chuyển lần từ đục ra trong, từ dày ra 
mỏng cái nghiệp của mình, làm thế nào cho ngay đời mình 
hoặc vào độ tái sanh tới sẽ được phần nào sáng suốt hơn, yên 
vui hơn, do tâm được từ bi hỷ xả hơn, để lần lần đi đến chỗ 
sông được vơi, nước được cạn, dứt dòng được dòng nghiệp, 
là mức cuối cùng. 


Nhưng, người theo lời Phật dạy phải nhớ: Lý nhân 
quả Phật đã vạch ra cho, dòng nghiệp nằm trong nhân quả. 
Phật là người chỉ đường cho ta, đi cùng không đến, tiến cùng 
thoái, bước ra khỏi chỗ âm u đau khổ để đến chỗ thoát ly, 
cùng không bước, tất cả những điều này là chuyện riêng của 
mỗi người. 


39 


Nghiệp ta là của riêng ta, nó chỉ do ta. Đức Phật dầu 
thương xót ta cũng không làm gì hơn được cho ta, nếu ta 
không tự làm cho ta vậy. 


40 


